Đạo đức kinh doanh: Chìa khóa đê doanh nghiệp thành công bên vững https://doanhnhansaigon.vn/print/309356.html 


DoanhNhan ; ⁄„„ 


SAIGOMN 
TẠP CHÍ CỦA ỦY BẠN NHÂN DẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


cm In trang (Ctr + P) 


Văn hóa doanh nghiệp 
Đạo đức kinh doanh: Chìa khóa để doanh nghiệp thành công bền vững 
CEO Đặng Đức Thành (*) s 15/02/2024 08:00 


Với doanh nghiệp, lợi nhuận là mục đích quan trọng nhưng theo đuổi lợi nhuận không đồng 
nghĩa với việc bỏ qua các chuẩn mực, giá trị, nguyên tắc hoạt động cũng như chất lượng sống 
của cộng đồng. Tài năng và đạo đức phải luôn song hành. Chỉ khi doanh nghiệp tạo thương hiệu 
- danh tiếng của mình dựa trên đạo đức kinh doanh, dựa trên sự tôn trọng những giá trị đạo đức 
của cộng đồng, những chuẩn mực của xã hội thì doanh nghiệp đó mới có thể thành công bền 
vững. 


.-. 


USINES 
ETHICS 


bể 


`e 


.—-` 


Đạo đức kinh doanh: gầy dựng uy tín thương hiệu cho doanh nghiệp 


Các doanh nghiệp hình thành được văn hóa tốt, có đạo đức kinh doanh sẽ gây dựng được thương 
hiệu cho chính mình. Trong thời gian đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã viện trợ những 
người gặp khó khăn, hỗ trợ những người đang ở tuyến đầu chống dịch. Những nghĩa cử đó đã để 
lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người dân, là minh chứng cho sức mạnh của văn hóa doanh 
nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua, đã giúp các doanh nghiệp đó tạo dựng thương hiệu cho 
chính mình. Chăng hạn, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) ủng hộ các sản phẩm sữa 
cho các bệnh viện, Công ty Vũ Trụ Xanh sáng chế ATM gạo, Công ty ABC Bakery sản xuất 
bánh mỳ thanh long đề giải cứu nông sản, Công ty TNHH Metran hỗ trợ máy thở phục vụ công 
tác chống dịch... Bên cạnh đó, những trường hợp lợi dụng dịch bệnh đề kiếm tiền, đi ngược với 
đạo đức kinh doanh như sai phạm của Công ty Việt Á hay của các Trung tâm kiểm soát dịch 
bệnh (CDC), đã hủy hoại hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp. 


Đạo đức kinh doanh có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Theo công trình 
nghiên cứu của hai giáo sư John Kotter và James Heskeu (thuộc Trường Đảo tạo quản lý kinh 


1of5 2/21/2024, 12:56 PM 


Đạo đức kinh doanh: Chìa khóa đê doanh nghiệp thành công bên vững https://doanhnhansaigon.vn/print/309356.html 


doanh Harvard, Hoa Kỳ và cũng là tác giả quyên sách “Văn hóa công ty và chỉ số hoạt động hữu 
ích”), trong vòng 11 năm, những công ty chú trọng đạo đức kinh doanh đã nâng được mức thu 
nhập lên tới 682% (so với mức 36% của các công ty không coi trọng thực hành các chuẩn mực 
đạo đức trong kinh doanh). Không chỉ vậy, các công ty này cũng tăng được 90% giá trị cổ phiếu 
trên thị trường chứng khoán (so với mức 74% của các công ty không thực sự coi trọng đạo đức 
kinh doanh), lợi nhuận ròng tăng 756%, vượt xa các công ty không coi trọng việc thực hành đạo 
đức kinh doanh. 


Sự tồn vong của doanh nghiệp chính là do khách hàng quyết định, nghĩa là doanh nghiệp phải 
thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng, mà để làm hài lòng khách hàng thì nền tảng chính là 
những giá trị đạo đức trong kinh doanh. Nói cách khác, một doanh nghiệp muốn đạt được tỷ suất 
lợi nhuận cao thì phải xây dựng được nên tảng đạo đức kinh doanh, bởi lợi nhuận và đạo đức 
luôn tỷ lệ thuận với nhau. Khi chú trọng vào sự hài lòng của khách hàng, doanh nghiệp sẽ gia 
tăng được niềm tin của khách hàng. Một khi khách hàng cảm thấy hài lòng về sản phẩm, dịch vụ 
của doanh nghiệp thì sẽ quay lại mua tiếp nhưng khi khách hàng không vừa ý thì sẽ nói cho 10 
người khác về việc họ không hài lòng, thậm chí bảo bạn bè tây chay doanh nghiệp đó, qua đó 
ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. 


Theo các nghiên cứu và kinh nghiệm hiện thời của nhiều quốc gia, các hành vi vô đạo đức sẽ 
làm giảm lòng trung thành của khách hàng, khách hàng sẽ chuyển sang mua hàng của các 
thương hiệu khác. Trong khi đó, hành vi đạo đức sẽ lôi cuốn khách hàng đến với sản phẩm của 
công ty. Thực tế cho thấy khách hàng thích mua sản phẩm của các công ty có danh tiếng tốt, 
quan tâm đến khách hàng cũng như cộng đồng xã hội. Khách hàng cho biết nếu giá cả và chất 
lượng các thương hiệu như nhau thì họ sẽ ưu tiên những thương hiệu làm công tác từ thiện, vì xã 
hội, vì cộng đồng. Các công ty có đạo đức luôn đối xử với khách hàng công bằng, họ cũng liên 
tục cải tiến chất lượng sản phẩm. Họ phát triển mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hợp 
tác cùng nhau như trao cho khách hàng cơ hội SÓp ý kiến, phản hồi cũng như cho phép khách 
hàng được tham gia vào quá trình giải quyết các rắc rối. Mặc dù phát triển một môi trường đạo 
đức sẽ tốn nhiều chỉ phí nhưng đổi lại, doanh nghiệp sẽ nhận được phần thưởng là sự trung thành 
của khách hàng, từ đó có lợi thế cạnh tranh tốt hơn, mang về nhiều lợi nhuận hơn. 


Có thể nói đạo đức kinh doanh là yêu tố cấu thành quan trọng nhất của văn hóa kinh doanh. Đầu 
tiên, đạo đức là cơ sở đỀ tạo dựng lòng tin ở nhân viên, tạo sự đoàn kết, gắn kết của đội ngũ nhân 
viên với doanh nghiệp. Từ đó tạo nên sự tin cậy của đối tác, khách hàng đối với doanh nghiệp. 
Qua đó không ngừng nâng cao hình ảnh, uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. Vì vậy, khi 
không hiểu được vai trò của đạo đức kinh doanh, không có ý thức xây dựng đạo đức kinh doanh 
thì các doanh nghiệp sẽ rất khó đi tới con đường thành công bền vững. Như vậy, muốn đạt được 
thành công bền vững, doanh nghiệp nhất định phải xây dựng được nền tảng đạo đức kinh doanh 
cho doanh nghiệp mình. 


Vậy xây dựng đạo đức kinh doanh bằng cách nào? 


Khái niệm đạo đức trong kinh doanh được ông Norman Bowse - nhà nghiên cứu đạo đức kinh 
doanh nồi tiếng, đưa ra lần đầu tiên tại Hội nghị Khoa học vào năm 1974. Đạo đức kinh doanh là 
những nguyên tắc được chấp nhận đề phân định đúng sai, nhằm điều chỉnh hành vi của các nhà 
kinh doanh" (Brenner, 1992). Còn theo TS. Vương Quân Hoàng, tác giả quyền sách Văn Minh 
làm giàu và nguồn gốc của cải, đã khăng định: "Đạo đức kinh doanh là hệ thống các nguyên tắc 
luân lý được áp dụng trong thế giới thương mại, chỉ dẫn các hành vi được chấp nhận trong cả 
chiến lược và vận hành hàng ngày của các tổ chức”. Với kinh nghiệm nhiều năm làm kinh doanh 
và nghiên cứu quản trị doanh nghiệp của ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch CLB Các nhà kinh tế 
(VEC), đạo đức kinh doanh là tập hợp các nguyên tắc, giá trị và quy định đạo đức mà một tổ 
chức hoặc doanh nghiệp thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo tính 
công bằng, trung thực, tuân thủ các quy tắc và giá trị đạo đức trong các hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. 


2of5 2/21/2024, 12:56 PM 


Đạo đức kinh doanh: Chìa khóa đê doanh nghiệp thành công bên vững https://doanhnhansaigon.vn/print/309356.html 


Thực tế đã cho tháy đạo đức kinh doanh của các doanh nhân có tác động tích cực đối với việc 
hình thành một môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp nói riêng, quốc gia nói chung. Ở Việt Nam, nhận thức về thực hiện đạo đức kinh 
doanh trong xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp chưa thực sự đầy đủ, từ đó dẫn đến việc vi 
phạm đạo đức kinh doanh ở những mức độ khác nhau. Để xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp 
cần lấy đạo đức kinh doanh làm nền tảng, đưa các giá trị đạo đức vào trong tất cả các lĩnh vực 
hoạt động của doanh nghiệp, trong đó chú trọng các vấn đề sau: 


Thứ nhất, đạo đức kinh doanh phải được thể hiện trong triết lý kinh doanh của lãnh đạo doanh 
nghiệp. Tuy mỗi doanh nghiệp có những đặc trưng riêng nhưng triết lý kinh doanh có nguyên tắc 
chung, đó là sự tôn trọng các giá trị đạo đức trong kinh doanh. Điều quan trọng nhất là lãnh đạo 
doanh nghiệp, tức người đứng đầu tổ chức phải là người thắm nhuần các nguyên tắc đó, từ đó trở 
thành động lực dẫn dắt toàn thể nhân viên thực hiện. 


Thứ hai, cần xây dựng bộ quy tắc đạo đức thống nhất, phải cụ thê hóa những vấn đề thường gặp 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cần nêu rõ những yêu cầu thực hiện đạo đức của 
doanh nghiệp; cam kết và trách nhiệm của doanh nghiệp với chính quyền, với nhân viên và với 
cộng đồng: đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm mà nhân viên phải thực hiện đối với đồng 
nghiệp, lãnh đạo, khách hàng; và các phương án giải quyết các vướng mắc liên quan đến đạo đức 
trong doanh nghiệp. 


Thứ ba, phải triển khai thực hiện bộ quy tắc đạo đức này, chẳng hạn như thường xuyên tổ chức 
các buồi huấn luyện, hướng dẫn nhân viên xử lý vấn đề khi gặp sự có phát sinh theo bộ quy tắc; 
thường xuyên truyền thông, nhắc nhở, đưa các giá trị đạo đức dưới nhiều hình thức khác nhau 
vào trong các hoạt động doanh nghiệp, trong các cuộc họp... để cho toàn thể nhân viên đều thấm 
nhuần các giá trị đạo đức, hệ giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, người 
lãnh đạo và quản lý các cấp phải là những người nêu gương. Nên thành lập riêng một bộ phận 
hoặc có nhân viên chuyên trách để xử lý các nội dung liên quan đến quy tắc đạo đức trong doanh 
nghiệp. 


Thành công không chỉ ở việc xây được được bộ quy tắc đạo đức hoàn chỉnh mà còn nằm ở việc 
thực thi sao cho hiệu quả. Muốn vậy, điều tiên quyết là cả tập thể từ lãnh đạo các cấp đến nhân 

viên đều phải thắm nhuằn các hệ giá trị đạo đức mà người chủ doanh nghiệp đã định hình. Đây 
cũng chính là cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp, sẽ định hình cách hành xử, đối đãi của tập thể, 

giữa nhân viên với nhau, giữa nhân viên với khách hàng, với đối tác. 


Mặt khác, khi nhân viên tin rằng tương lai của họ gắn liền với tương lai của doanh nghiệp, họ sẽ 
sẵn sàng hy sinh cá nhân vì tô chức của mình. Khi đó, doanh nghiệp sẽ có được sự tận tâm, sự 
gắn bó của nhân viên. Doanh nghiệp càng quan tâm đến nhân viên bao nhiêu thì các nhân viên 
càng tận tâm với doanh nghiệp bấy nhiêu. Các vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển môi trường 
đạo đức trong doanh nghiệp: môi trường lao động an toàn, thù lao thích đáng, thực hiện đầy đủ 
các trách nhiệm được ghi trong hợp đồng với tất cả các nhân viên, sự quan tâm, giữ đúng lời hứa 
của lãnh đạo, tinh thần đoàn kết, quan tâm lẫn nhau của nhân viên, sự cân bằng giữa công việc 
và cuộc sông, gia đình, bạn bè... 


3of5 2/21/2024, 12:56 PM 


Đạo đức kinh doanh: Chìa khóa đê doanh nghiệp thành công bên vững https://doanhnhansaigon.vn/print/309356.html 


Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện, trợ giúp cộng đồng không chỉ tạo ra suy nghĩ tích cực của 
chính nhân viên về bản thân họ và doanh nghiệp mà còn tạo sự trung thành của nhân viên đối với 
doanh nghiệp. Sự cam kết làm các việc thiện và tôn trọng nhân viên thường tăng sự trung thành 
của nhân viên đối với tô chức, tăng sự ủng hộ của họ đối với các mục tiêu của tổ chức. Khi đó, 
nhân viên sẽ cảm thấy mình được đối xử công bằng, họ sẽ dành hầu hết thời gian tại nơi làm 
việc, chứ không phải chỉ làm việc “qua ngày đoạn tháng", làm cho xong việc mà không có nhiệt 
huyết, không tận tâm đối với những mục tiêu mà tô chức đề ra. 


Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay, bên cạnh cạnh tranh về chất lượng, thương 
hiệu ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vì thế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung nguồn 
lực cho việc xây dựng thương hiệu, nghĩa là chú trọng đầu tư vào giá trị vô hình trong doanh 
nghiệp. Năm 2016, tổ chức đánh giá thương hiệu Brand Finance đã xếp Vinamilk là thương hiệu 
dẫn đầu Top 10 thương hiệu lớn nhất Việt Nam với tổng giá trị thương hiệu được định giá 
khoảng 1,01 tỷ USD. Tiếp theo là Viettel Telecom với giá trị thương hiệu ước tính khoảng 973 
triệu USD. PVN đứng thứ 3 với giá trị thương hiệu 564 triệu USD. Hoạt động đánh giá này sẽ 
giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam ý thức hơn nữa về việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu 
của chính mình. 


Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu qua việc tổ chức 
các hoạt động cộng đồng, cam kết bảo vệ môi trường hay hỗ trợ tài chính cho các chương trình 
nhân đạo. Chăng hạn, Vinamilk gây quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, Tập đoàn Viettel tài trợ 
chương trình Trái tim cho em, Vingroup thành lập Quỹ Thiện tâm... Đây là những hành động 
hướng tới cộng đồng, thê hiện đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, cũng là góp phần xây dựng 
thương hiệu cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp như Samsung, Toyota, Ford... săn sảng thu 
hồi những sản phẩm lỗi, sẵn sàng đền bù và xin lỗi khách hàng. Điều này không chỉ là cách giữ 
gìn thương hiệu, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 


Việc thực hiện đạo đức kinh doanh là nhằm bảo đảm lợi ích của khách hàng, lợi ích của doanh 
nghiệp cũng như của xã hội, cho nên xây dựng đạo đức kinh doanh cũng là một cách đề xây 
dựng thương hiệu. Việc tạo dựng thương hiệu mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như khả 
năng tiếp cận thị trường dễ dàng hơn; tạo cơ hội thống lĩnh thị trường. Khi có thương hiệu, giá 
bán sẽ được cao hơn, doanh số cũng tăng cao hơn và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong việc 
thu vốn hút đầu tư cũng như gia tăng quan hệ hợp tác. 


Với doanh nghiệp, lợi nhuận là mục đích quan trọng. Tuy nhiên, theo đuôi lợi nhuận không đồng 


4of5 2/21/2024, 12:56 PM 


Đạo đức kinh doanh: Chìa khóa đê doanh nghiệp thành công bên vững https://doanhnhansaigon.vn/print/309356.html 


nghĩa với việc bỏ qua các chuẩn mực, giá trỊ, nguyên tắc hoạt động cũng như chất lượng sống 
của cộng đồng. Chỉ khi doanh nghiệp tạo thương hiệu — danh tiếng của mình dựa trên sự tôn 
trọng những giá trị đạo đức của cộng đồng, tuân theo những chuẩn mực của xã hội thì việc kinh 
doanh của doanh nghiệp mới thực sự hiệu quả. Nhiều ví dụ cho thấy, khi doanh nghiệp chạy theo 
lợi nhuận, bất chấp những hậu quả về mặt đạo đức đối với cộng đồng thì việc kinh doanh sẽ bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí dẫn tới phá sản. Vì vậy, để xây dựng thương hiệu và phát 
triển bền vững, doanh nghiệp phải lấy đạo đức kinh doanh làm nền tảng giá trị, không thê tách 
rời các hoạt động của doanh nghiệp, phải được áp dụng trong mọi mối quan hệ giữa doanh 
nghiệp và đối tác, với khách hàng và với toàn xã hội. 

“Doanh nghiệp thành công có đạo đức”, nói cách khác tài năng kết hợp với đạo đức, không chỉ 
là một lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trên thị trường mà còn tạo nên một môi 
trường hạnh phúc cho doanh nghiệp, cho quốc gia và cho thế giới. Đó chính là con đường thành 
công vững bên. 


(*)Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Green+, Chủ tịch CLB Các nhà kinh tế VEC 


Trân Nam (lược ghi) 
CEO Đặng Đức Thành (*) 


hffps://doanhnhansaigon.vn/dao-duc-kinh-doanh-chia-khoa-de- 
doanh-nghiep-thanh-cong-ben-vung-309356.html 


5of5 2/21/2024, 12:56 PM 


